5I24/2021 Sách vẫn còn giá trị sử dụng 


ấi mm @ 


Kinh tế 
và Wư báo 


CƠ QUAN CỦA BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ 





E1 › Diễn đàn khoa học Nhập từ khóa 


Cập nhật ngày 19/03/2021 - 10:00:06 Ø c ö Tin xem nhiều + VIDEO 





Sách vẫn còn giá t 





sử dụn 
ung 75 năm ngành Kế hoạch và 


+ Chuyển đổi số, phát triển a 


kinh tế số: Giải pháp để Sơn 
La đạt được các mục tiêu 
trong 5 năm tới 


Eill - Sách học thuật vẫn có chỗ đứng của chúng trong kho tàng khoa học 
nhân loại, mặc dù không còn vị thế trọng yếu như thủa xa xưa. 








Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngàn 
và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12I2020) E» 





T" Án tượng hùng vĩ thiên nhiên Án Độ 


Vẻ đẹp hàng trăm triệu năm của Cao. 
đá Đồng Văn Œ» 


Thời đại hiện nay, trong giới học thuật, các bài báo trên các tạp chí 'peer-review' có một vai ñ TIN ẢNH 
trò không những quan trọng, mà còn quyết định uy tín và tương lai các nhà khoa học. Các 

nhà nghiên cứu bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết vào việc tiền hành nghiên cứu khoa học 

và thường trực mối quan tâm xuất bản bài tạp chí [1]. Thành công trong xuắt bản các bài 

báo khoa học có giá trị cao cũng mang lại rất nhiều lợi thế cho người làm nghiên cứu trong 

suốt cả sự nghiệp. 


Cuốn "The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road" được lưu trữ tại nhiễu thư. 
viện trên thế giới 


Tuy vậy, sách học thuật vẫn có chỗ đứng của chúng trong kho tàng khoa học nhân loại, mặc 
dù không còn vị thế trọng yếu như thủa xa xưa. 


Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu SSHPA của AISDL (được trình bày chỉ tiết trong tải liệu 
đã công bồ [2]), cuốn sách [3] được xuất bản bởi De Gruyter (Imprint: Sciendo) năm 2019. 


Mọi người đều mong chờ xem số phận của cuốn sách được đón nhận ra sao. 


Cuốn sách xuất bản đầu tháng 11-2019, sau đó khoảng 6 tuần, nó đã được liệt kê trong tàng 
thư của Thư viện Hoàng gia Hà Lan, Koninklijke Bibliotheek (Hình 1). 











kø) nationale | 
bibliotheek Nét đẹp Mộc Châu 
: „Khám phả các tháp chàm nỗi tiếng dọc r 
TêV roi “The Vietnamese Soelal Solencss ata Fofk In the Road đất miền Trung Việt Nam 
ŠE-£lcE5.RL3 Estk 1U fseg, '® Explore Editions and Formats bên 






by Tung T: 
Bổ sBoor 2016 


m Lãnh thổ Thủ đô Delhi cổ kính của Án Đi 


.Đ Aecess Online. 





T0poVde 8 compfe 





Held by Koninkljke BiBlietheek 








.® Other Linke 


Hình 1. Koninklijke Bibliotheek; hftps:/www.kb.nl/ 


Việc xuắt hiện trong Koninkliike Bibliotheek là một sự vinh hạnh, cũng là dấu hiệu khả quan. 
Hà Lan là quốc gia có trình độ học vần rất cao và nền khoa học phát triển sớm hàng đầu thé 
giới. Và điều này cũng có ngụ ý, văn hóa đọc rắt phát triển. 


Quả nhiên, gần như đồng thời, cuốn sách kể trên cũng xuất hiện ở các thư viện đại học 
danh tiếng của Hà Lan như Thư viện Đại học Groningen, Thư viện Đại học Tilburg. 


kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-18346-sach-van-con-gia-tri-su-dung.html 1/4 


5I24I2021 Sách vẫn còn giá trị sử dụng 


t)1/03110406901 _Ó....... 





Cumenl Suuch 






em Thh toônh 
ch HỆ HA TH U 0EG ni 0 nà 0 p0S1 0002008, 
V kaobyoay 
=—Ý 
— 
Hee 


Tle by TIbug UniverelyLiExy 


`V  Content Tpe KG. % Ung má 





Hình 2. Universiteit van Tilburg, Bibliotheek 


Trong Hình 2 là kết quả tìm sách từ thư viện điện tử của Đại học Tilburg, Hà Lan. Sau đó 
đôi tuần, [3] lại tiếp tục xuất hiện trên hệ thống lưu trữ của Thư viện Quốc gia Thụy điễn 
LIBRIS (như trong Hình 3, ảnh chụp màn hình ngày 2-4-2020). 


Với hệ thống của LIBRIS, lưu trữ của họ kết nối với nhiều thư viện thành viên, do đó trong 
ảnh có một dòng ghi nhỏ ở phía dưới: Title available at 4 libraries. Điều này báo hiệu rằng, 
sẽ có Ít nhất 4 thư viện khác nữa ở Thụy Điển có lưu trữ cuốn sách [3]. 


Dựa trên thông tin của LIBRIS cung cấp, người đọc sẽ thấy được tại thời điểm truy xuất dữ 
liệu vừa nêu, 4 thư viện Thụy Điễn lưu trữ sách là: Đại học Uppsala (https://www.uu.se/en), 
Đại học Stockholm (https//www.su.se/), Viện Công nghệ Hoàng gia KTH 
(https:/www.kth.se/en), Đại học Công nghệ Chalmers (https://www.chalmers.se/). 


LIBRISZ 








tuanlew — DASlE or tles ty ° 


The Vietnamese Social Sciencss at a Forkn the 
.Woad [ektraniek restrs] 
.ạren Hoang Vecng (s t>) 





Em keedege 
keen | inkeiBrrylesn/eaueet °® 
“Tức sinfobik g4 Ti. Emsnd 





Hình 3. National Library of Sweden; htp:/libris.ldb.se/bib/bnbj27nx8b22tvbz 


Khi vào một trong các đường dẫn tới thư viện đại học, nếu có tài khoản truy cập thì người 
sử dụng (sinh viên, giảng viên) sẽ có thể tiếp cận nội dung miễn phí. Nhưng người sử dụng 
bắt buộc phải có UserID và mật khẩu hợp lệ. 


Một ví dụ tìm thấy thông tin lưu trữ trên trang điện tử của thư viện là Học viện Công nghệ 
Hoàng gia KTH, Thụy Điễn trình bày trong Hình 4. Về cơ bản các thư viện đều có cùng một 
quy chuẩn metadata và sử dụng các cầu trúc dữ liệu dễ dàng trao đổi với nhau thông tin. 


(Có một chỉ tiết nhỏ thú vị trong H.5: Không biết bằng cách nào mà thư viện KTH lại có thể 
đánh dấu tên tiếng Việt của tác giả, mặc dù trong sách không hề có dấu. Hơn nữa, họ bỏ 
dầu hoàn toàn chính xác, nhưng không đầy đủ!) 


“TheVietnantesesocllsclelces at forkin the road 


28 


Online 


_ 


Konit 


PekientFdgroml 


Spara/ Siicks 


B a lE) LÌ " “@ ° 6) 
Đetalradinfornatien 
Meclatbetare. “Quận Hoàng Vuong ediir ZjGU4ZZ2 


.Vhoorelsotrtvdoc 
Ameemri Vodnem— 3ngsicendtee 








Uulere 
w 


Hình 4. Kungliga Tekniska högskolan (KTH); hiips://kth- 
primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/qra184/46KTH_ALMA_DS51171165260002456 


kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-18346-sach-van-con-gia-tri-su-dung.html 


2!4 


5I24/2021 Sách vẫn còn giá trị sử dụng 


Đến đầu tháng 4-2020, lại thấy cuốn sách xuất hiện trong Thư viện Đại học New York, 
New York University (Hình 5). 


TW Vietnamese SocalSơencezst 3 forkin he Read 
` 










DAdde 


h) 
1m 
” 
« 





Hình 5. Thư viện New York Universify; 
hifps:/bobcat.library.nyu.edu/permalink/f/ci13eu/nyu_aleph007494635 


Ngoài ra, cuỗn sách cũng còn được lưu trữ tại một số thư viện đại học và cơ quan khác. 
nữa, được liệt kê trong Bảng 1. 


Bằng 1. Danh sách các thư viện lưu trữ sách [3] (tại thời điểm 2-4-2020) 









































1 LIBRIS (National Library of Sweden). Stockholm, S-102 41 
8weden 
2 New York University Library. New York, United States 
3 Eield Museum of Natural History. Chicago, IL 60605 USA. 
4 Pamukkale Ủniversitesi Merkez Kùtũphanesi. Denizli, 20070 Turkey. 
5 Uppsala universitetsbibliotek, Digitala | Sweden 
biblioteket. 
6 Rijksuniversiteit Groningen, | Groningen, 9712 CP 
Universiteitsbibliotheek. Netherlands 
7 Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 2595 BE 
Netherlands 
8 Universiteit van Tilburg, Bibliotheek. Tilburg, 5037 AB 
Netherlands 
9 Vancouver School of Theology Library. H.R. | Vancouver, BC V6T 2E8 
MacMIllan Library. Canada 
10 Stockholms universitetsbibliotek. Stockholms, Sweden 
11 Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Sweden 
12 Chalmers tekniska högskola. Sweden 














(*Ghi chú: Đễ giữ kích thước bảng đủ gọn, chỉ tiết thông tin và URL được đưa vào Tài 
liệu tham khảo, đánh số cả dãy [4-15]) 


Trong quá trình tìm hiểu, cũng chưa thấy thư viện ở Việt Nam có lưu trữ sách. 


Sơ bộ, sau hơn 4 tháng xuất bản, một số lượng các thư viện đã lưu trữ sách để phục vụ độc 
giả thuộc giới nghiên cứu, phần nhiều tại các trường đại học quốc tế. Điều đó có thể phần 
nào giải đáp câu hỏi về giá trị sử dụng sách trong thời đại ngự trị của 'journal article'. 


Bên cạnh đó, việc nhận thấy sách nằm trong các thư viện ĐH uy tín cũng có tác dụng mang 
lại 'lợi tức tâm lý' (psychic return) cho lao động nghiên cứu. 


Tài liệu tham khảo: 


1]  Vuong QH. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. Nature 
Human Behaviour, 3(10): 1034; doi:10.1038/s41562-019-0667-6. URL: 
https:/www.nature.com/articles/s41562-019-0667-6. 


2]  Vuong QH, La VP, Vuong TT, ..., Ho MT. (2018). An open database of productivity in 
Vietnam's social sciences and humanities for public use. Scientific Data, 5: 180188. 
doi:10.1038/sdata.2018.188. URL: https:/www.nature.com/articles/sdata2018188. 


3]  Vuong QH, Tran T. (2019). The Vietnamese Social Sciences at a Fork in the Road. 
'Warsaw, Poland: De Gruyter. doi:10.2478/9783110686081. 


[4] _ NYU. (2020). New York University Library. New York, NY 10003, United States. 
https://bobcat.library.nyu.edu/permalink/f/ci13eu/nyu_aleph007494635. 


J5] Field Museum. (2020). Field Museum of Natural History. Chicago, IL 60605 United 
States: https://fieldmnuseumlibrary.on.worldcat.org/oclc/1126217069. 


6]_ Pamukkale University. (2019). Pamukkale Ủniversitesi Merkez Kủtũphanesi. Denizli, 
20070 Turkey. http://tarama.pau.edu.tr/client/tr_TR/defaulttur/search/results2 
te=&rt=OCLC%7C%7C%7COCLC%7C%7C%7Cfalse&qu=ocm1129175498. 


7] University of Groningen Library. (2019). Rijksuniversiteit Groningen, 
Universiteitsbibliotheek. Groningen, 9712 CP Netherlands. 
https://rug.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A3110686082. 


8] The Royal Library of the Netherlands. (2019). Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, 2595 
BE Netherlands. https://kb.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A3110686082. 








J9] Universiteit van Tilburg. (2019). Bibliotheek. Tilburg, 5037 AB Netherlands. 
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/search?queryString=bn%3A9783110686081. 


kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-18346-sach-van-con-gia-tri-su-dung.html 


3/4 


5I24/2021 Sách vẫn còn giá trị sử dụng 


10] Vancouver School of Theology Library. H.R. MacMillan Library. Vancouver, BC V6T 2E8 
Canada. 


11] LIBRIS. (2020). National Library of Sweden. Stockholm, S-102 41 Sweden. 
http://libris.kb.se/bib/bnbj27nx8b22tvbz. 


12] Uppsala universitetsbibliotek. (2020). Digitala biblioteket. http://ezproxy.its.uu.se/login2 
url=https:/www.degruyter.com/openurl?genre=book&isbn=9783110686081. 


13] Stockholms universitetsbibliotek. (2020). Library. http://link.sub.su.se/sfxsub? 
ur|_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_en: fo:ofi/enc:UTF- 
8&rfr_id=info:sid/sfxit.com:opac_856&url_ctx_fmt=í i/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore _ 






date_threshold=1&rft.object_id=41000000097448858&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_ svo&. 


14] KTH Royal Institute of Technology (2020). Kungliga Tekniska högskolan. https://kth- 
primo.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/qra184/46KTH_ALMA_DS51171165260002456. 








15] Chalmers University of Technology (2020). Chalmers tekniska högskola. 
http://search.ebscohost.com/login.aspx? 
direct=true&AuthType=sso&db=edsebk&AN=2283058&site=eds- 
live&scope=site&custid=s3911979&authtype=sso&group=main&profile=eds./ 


Hồ Mạnh Toàn, Trường đại học Phenikaa 


Tags: - Sách như vện, nhân bại, tạp chí 
* Ý kiến bạn đọc 


“Họ tên 


Ý kiến bạn đọc 


.Email 


Gửi ý kiến 


* Tin đáng chú ý 


S) Fifffötings 





Chuyển đổi số đến 2025, S&P Global Ratings và Việt Nam được Sắ&P, Báo cáo kế hoạch đầu tư. Sáng suốt lựa chọn người 
Thống đốc yêu cầu các nhà _ADB hỗ trợ FiinGroup phát  Moody, Fitch nâng triển công 2021 - 2025 cần gửi xứng đáng, hết lòng vì 
băng thực hiện 6 mục tiêu triển năng lực xếp hạng tín vọng lên Tích cực. tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, _ nước, vì dân 
cụ thể nhiệm Bộ Tài chính trước ngày. 

25/5/2021 


* Các tin liên quan 


# Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số: Giải pháp để Sơn La đạt được các mục tiêu trong 5 năm tới (20/05/2021) 
w Góc nhin hoàn toàn mới cho giới khoa học về vấn đề tự tử (70/08/2021) 

8 4 trường đại học Việt Nam ghi danh trong Bảng xếp hạng ảnh hưởng thế giới (23/04/2021) 

m Cộng tính văn hoá trong ẩm thực (16/04/2021) 

® Dự án nhà ở thương mại: Những điểm sáng pháp lý trong tháo gỡ nút thất thủ tục (14/04/2021) 

8 Máy tính có thể tranh luận với con người (24/03/2021) 

8 Trí tuệ cảm xúc, giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn (27/03/2021) 

8 Nhân đọc “Việt Nam Văn Hóa Sử Cương” của cụ Đào Duy Anh (05/03/2021) 

# Khoa học và nghệ thuật ngày càng gần nhau (02/03/2021) 


8 Trường đại học và tổ chức nghiên cứu có năng suất nghiên cứu kinh tế cao nhất tại Việt Nam giai đoạn 2008-2019 
(25/02/2021) 





KINH TẾ VÀ DỰ BÁO ONLIN| 





'ONOMY AND FORECAST REVIE 





(EFR) r 





Trang chủ Thời sự Chính sách Nhận định Đầu tư Tài chính Thị trường Doanh nghiệp Ngành - Lãnh thổ Thế giới Diễn đàn I 
Kinh ( ˆ? ©2014 KINH TẾ VÀ DỰ BÁO - Thông tin Tòa soạn | Liên hệ Tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0934000055 
xã ® Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Lệ Thủy - GPXB: 1667/GP-BTTTT, ngày 12/09/2012 Email:kinhtevadubao@mpi.gov.vn 
và Hự báo ® Kinh tế và Dự báo giữ bản quyền nội dung trên website này Bảng giá quảng cáo 


kinhtevadubao.vn/chi-tiet/230-18346-sach-van-con-gia-tri-su-dung.html 4l4 


